THIÊN THAI TRÍ GIÁ ĐẠI SƯ 
THIỀN MÔN KHẨU QUYẾT 


Đại sư dạy : Người tu pháp An Ban Thủ Ý (tham 
thiền quán hơi thở) phải biết hơi thở rất hệ trọng giữa 
thân và tâm. Ví như lửa cháy cây lên khói, nhìn làn khói 
trong hay đục người ta biết cây khô hay ướt. Dò xét hơi 
thở thô hay tế là chiếc gương soi chánh hoặc tà. Xét rõ 
hơi thở, là trông mây tìm bờ kiếm bến, là dùng sào đò 
sâu cạn, nhiên hậu chiếc đạo thuyền mới đến cứu vớt. 

Thân an ý chánh tựa hồ dầu trong đèn sáng, thế 
nên người muốn thủ ý trước phải an thân. An thân là 
giỮ yên thân phong, không cho các phong sự chống 
nghịch nhau. Sao gọi là phong sự ? Trong thân có: hành 
phong, hoạnh khởi phong, chư tiết phong, bách mạch 
phong, cân phong, lực phong, cỐt gian phong, yêu phong, 
tích phong, thượng phong, hạ phong. Các thứ phong Ấy, 
mỗi thứ có vị trí riêng không thể xâm loạn nhau, nếu 
loạn ắt sanh giặc, to thì điên cuồng bổ bê tu tập, nhỏ thì 
hư thật lấn nhau; hư thì sanh ngứa, thật thì sanh đau. 
Thân đau ngứa đâu rẳnh hệ niệm, trong dòng điên cuồng 
còn gì phải nói. Phàm khi động, tịnh, thi vi trước phải 
khởi tưởng, tưởng được hiện tiền nhiên hậu mới thực 


hành. Nếu không như vậy, thô tế chống nhau, mới cũ 
nghịch nhau, như làm lễ cấm gian thì biết bao giờ hết 
gian. Đây lược nêu ra một việc, các việc khác so đó mà 
biết. Giả sử khi sắp ngồi, trước khởi tưởng : "Ta sẽ đến 
chỗ kia ngồi, chỗ kia cách chỗ này độ bao nhiêu bước". 
Tùy khi vừa xếp chân ngồi xưống liền phóng hơi thổ ra, 
buông xuôi thân thể, trụ phong vừa đến, hành phong lần 
đi. Ngoài ra, các oai nghi khác cũng như thế. Tưởng như 
vậy gọi là an thân. 

Có bài kệ : 

Tiến dừng có thỨ tự, 

Thô tế không trái nhau. 

Ví như khéo tập ngựa, 

Tùy ý muốn đứng đi. 

Thường cẩn thận như thế, 

Thân tâm an nhập thiền. 

Đi, đứng, ngồi, nằm phải thường hệ niệm. Nếáu 
nằm nhiều thì hôn trầm. Đứng nhiều thì mệt nhọc. Đi 
nhiều thì loạn động khó nhứt tâm. Ngồi không bị các lỗi 
trên, vì vậy nên ngồi nhiều. 

Hành giả nên ở chỗ yên tịnh, ngồi kiết già _ nếu 
người nỮ ngồi bán già _ thân ngay thẳng bình thắn. 
Thân thể giữ tự nhiên, tay chân để thong thả, sắp đặt 
các mắc xương kềm nhau, không dựa, không cong, nới 


rộng cổ áo và dây lưng. Nếu biết không an liền động 
nhè nhẹ cho nó an, cốt khiến thân thể điều hoà thích 
hợp. Nhẹï nhàng lấy tay trái để trên bàn tay mặt, khiến 
ngón trổ tay trái giao đầu ngón cái tay mặt, đầu ngón 
giữa và áp út dưới vừa chí bàn tay. TỪ từ hä miệng thở 
hơi dài bốn năm lượt, hàm răng hơi hở, êm ái cuốn lưỡi 
lên. Kế nhìn như thường chậm rãi nhắm mắt, không nên 
nhắm gấp, nhắm gấp trong con mắt sẽ động nước mắt 
Và cay. 

Như bài kệ: 

Ba thời : nhập, trụ, xuất, 

Như kiếp : thành, trụ, hoại. 

Muốn mau là không thông, 

Người không biết chừng mực. 

Hơi thổ có bốn thứ phải chọn lựa: 

1. Phong 2. Khí 

3. Xuyển 4. Tức. 

Hơi thở có tiếng gọi là Phong. Hơi thở ngăn trệ 
gọi là Khí. Hơi thở ra vào không hết gọi là Xuyển. Hơi 
thở không có tiếng, không ngăn trệ, ra vào đều hết, nhẹ 
nhàng như còn như mất là Tức. Thủ Xuyển thì nhọc 
nhăn. Thủ Khí thì ngăn trệ. Thủ Phong thì tán loạn. Thủ 
Tức thì an định. 

Ôn Sư cả nhà đều hệ niệm tại rún cỦa mình. Chỗ 


chính giữa rún như cánh hoa đậu, mở y xem kỹ tướng 
ấy, nhiên hậu nhắm mắt, ngậm miệng, hở răng, cuốn 
lưỡi lên ổ gà, điều hòa hơi thở, nhất tâm quán kỹ tướng 
ấy. Nếu quán tưởng không thấy tướng cuốn rún, lại mở 
y xem thật kỹ, rồi thực hành như trước. 

- Tại sao tưởng cuốn rún? 

- Hơi thở xuất phát từ cuốn rún ra, vào đến rún 
diệt. Rún là chỗ xuất phát và tiêu diệt của hơi thở. Vì để 
biết lẽ vô thường nên quán tưởng rún. Rún là cội nguồn 
của ruột. TỪ nguồn phăng lần lên tự nhiên thấy bất tịnh. 
Nếu thấy bất tịnh thì dứt tham dục. Trong TỨ niệm xứ, 
nó thuộc về Thân niệm xứ. Trong Lục diệu môn, nó 
thuộc ChỈ môn. Thần thức lúc mới thác sanh cùng tính 
huyết tụ họp tại rún. Bởi thế, người sống là do rún gìn 
giữ. Nếu hành giả thấy cuốn rún rõ ràng, tự nhiên sanh 
nhàm chán thoát khổi mọi sự ràng buộc. Kinh nói: "Tùy 
chỗ đến hệ tâm quán sát kỹ". Chỗ đến tức là rún, chỗ 
gốc của hơi thở ra vào vậy. 

- Khi hệ niệm, hoặc đau như kim chích, hoặc gấp 
như dây lôi, hoặc ngứa như trùng cắn, hoặc lạnh như 
nước dội, hoặc nóng như lửa hơ, các xúc chạm như thế 
rồi tinh thần sáng suốt yên lặng. 

- Ấy là điển quang định. Trong khi nầy có vô 
lượng việc tương tợ, hành giả lúc đó tất cả đừng đắm 


trước, chỉ nỗ lực nhất tâm tự nhiên mọi việc đều qua. 
Nếu không tinh tấn thì phải thối đọa. 
- Tại sao khi sổ tức chợt quên số chỈ nhớ hơi thở 


- Tâm có phần tế, gần nhất tâm nên quên số. Tiến 
lên sẽ thấy hơi thở là một số, một cảnh, nếu còn thấy 
hai là thô. 

- Tại sao không biết hơi thở, chỈ biết cảnh. 

- Hành giả đã trừ được quán thô, hơi thở dần dần 
tế nên không thấy. 

- Có người nói: Tất cả lỗ chân lông đều hở, hơi 
thổ theo đó ra nên không thấy. 

Đại sư dạy : Tại hơi thở tế nên không thấy. 

Ở đây nói hơi thở theo lỗ chân lông ra, đã ra lỗ 
chân lông tại sao không ra Ởở mũi ? _ Nói tế không thấy 
là căn cứ sự hệ niệm. Nói ra lỗ chân lông là căn cứ sự 
thông suốt. 

Có người bảo : Hơi thở dừng không chuyển, tâm 
nhãn chợt sáng chói như điển quang nghi là điển quang 
định. 

Tập giả nói : Nếu chỉ không thấy hơi thở là vì 
hơi thở tế. Chợt nhiên mắt sáng, người hay nói đến đây 
phải yên lặng, tâm từ đây về trước có chút ít tiện lợi và 
thân có xúc chạm, nhiều người cho là Thiềân HỞ Lạc. 


Đại sư dạy: Đây là tâm thập thiện tương ưng, 
không phải là Thượng giới, qua giai đoạn này sẽ vào 
Thiền cảnh. Nhưng còn phải dẫm trên băng, lội xuống 
vực sâu mới qua được. Xúc chạm tự biết không nên nói. 
Các thầy đều lấy đó mà nghiệm hư thật. Nếu biết mà 
nói, e dòng vọng tưởng trở lại hại mình. 

Nếu chợt thấy hơi thở trở lại, khởi đếm mội.... 
như trước. Nếu ngồi lâu, khi muốn xuất định hơi thở 
hiện trở lại, liền theo mười hơi và đếm qua mười hơi; 
kế nhẹ nhẹ động hai tay, hai chân, động toàn thân như 
phép xoa bóp, rồi mở mắt tỪ tỪ, sau mới đứng dậy. 
Trong khoảng thời gian này do hằng đếm hơi thở nên 
chỉ còn biết phưởông phất mà thôi, không phải chuyên 
cần 

nhƯ trước. Cách nhập, trụ, xuất như bài kệ trước 
đã dạy. 

Người tọa thiền hồi các thứ bệnh, Đại sư dạy: 
Chỉ buộc tâm tại một cảnh không cho duyên cảnh khác 
thì bệnh tự lành. Dụng công như thế xa lắm là ba ngày 
không có bệnh nào mà chẳng lành. 

- Tâm loạn dấy khởi ngang thì sao? 

- Nhiếp niệm có thể lành. 

- Bệnh do tứ đại tăng, giảm làm sao lành được? 

- Do tâm động chuyển phát ra gió, v.v... đỨng 


dừng lý cũng như vậy. 

Đại sư dạy : Thật tâm hệ thật cảnh, thật duyên 
lần lượt sanh thật, sự thật đấp đổi cho nhau tự nhiên 
vào thật lý. 

- Chứng thiền định liền được nhập lý lại có địa 
vị không? 

- Người lợi căn tâm định liền được nhập lý 
không có địa vị. Người độn căn phải trải qua Cửu thứ 
đệ định, định hết mới hội lý. 

- Ngoại đạo tu thiền định đến Phi tưởng sao 
không hội lý ? 

- Ngoại đạo tu định đều kẹt tại tâm chấp ngã, tâm 
làm chướng ngại nên không hội lý. 

Phàm khi đau, do loạn phong khởi cùng bên ngoài 
đấu tranh. Thế nào cùng bên ngoài đấu tranh ? - Nghĩa là 
tâm vừa đi liền kéo lôi lại. Như dạy đứa bé đi, để mặc 
nó đi, không được lôi kéo. Người muốn mau được cần 
phải dè dặt. 

Cấp, tại giảo phong khởi. Do hành giả chuyên 
tâm thái quá, phong thế phân tán không hết gây nên. Nếu 
thái quá hay bất cập lỗi vẫn là một. 

Ngứa, do hành giả khi hơi thở sanh cho là diệt, 
khi hơi thở diệt cho là sanh, ý cùng hơi thở trái nhau. 
Cho nên nói:" Không biết rõ ràng kỹ lưỡng, giặc từ 


trong sanh ra". 

Lạnh, do hành giả không lấy vị làm chỗ niệm xứ 
nên thủy đại tăng. 

Nóng, do hành giả thường hy vọng nên hỗa đại 
tăng. 

Đại sư dạy : Người muốn tu hành cần phải có 
phần, nếu người không có phần không thể tu được. Thế 
nào là phần ? Nghĩa là tứ tâm : 

1. Tâm kiên tín, tin sâu lời thầy dạy. 

2. Tâm thọ dụng, thọ dụng lời thầy để tu tập. 

3. Tâm tín cần, thường tự cố gắng tu tập. 

4. Tâm phương tiện, vi tế hồi chuyển. 

Mạch trong thân như trăm sông chảy về biển. 
Quả tim như câu móc vào đầu con vật, bốn miếng hợp 
lại thành một, mỗi miếng có mười sợi mạch chung ràng 
rịt, cho nên đầu quả tim có 40 sợi mạch. Dưới mỗi 
mạch chạy thẳng xuống rún gọi là Ưu đà na phong. Ưu 
đà na dịch là Trung. Vì thế gọi mạch này là Trung mạch. 
Hành giả khéo vi tế hồi chuyển các mạch máu cho được 
lưu thông. 

Trong lúc toạ thiền bên ngoài có các thứ biến 
hình: hoặc cha mẹ, sư tăng, vua chúa, mỹ nỮ; hoặc hình 
tượng sƯ tỬ, cọp, sói, v.v... đó là ma quÏ. Hành giả phải 
dụng tâm giả tưởng mình cầm đao kim cang, vừa tưởng 


như thế, chúng liền thối lui. 

Phàm bệnh có nhiều thứ : 

I- Thân bệnh 

2- QuÏ làm bệnh 

3- Ma làm bệnh 

4- Hơi thổ không điều hòa sanh bệnh 

5- Nghiệp chướng hành bệnh 

1. Thân bệnh : 

Khi tọa thiền hoặc dựa vách, hoặc cổ áo chật 
sanh bệnh. Đại chúng chưa xả thiền mà mình đã nằm, 
tâm lười biếng này là tiện lợi của ma, chúng nhập thân 
làm bệnh, khiến người ở sau xương sống đau nhức, ấy 
là chú bệnh, rất khó trị. Hành giả phải cẩn thận. Cách 
trị, dùng hơi thở hít vô tỪ trên đầu thẳng xuống xương 
sống xuyên qua các mắc xương rót xuống, phải khéo 
dụng tâm mới có thể lành. 

2. QuÏỉ làm bệnh : 

Có người khi tọa thiền tâm nghĩ bao nhiêu việc: 
hoặc mong biết được cái gì, hoặc muốn biết được việc 
kiết, hung của người. Nhơn đó bọn quỈ Đâu ê la đến 
nhập trong thân người ấy, biến hiện các thứ: hoặc thấy 
việc kiết, hung, hoặc biết trong thân người khác, hoặc 
biết một nhà, một làng, một chợ, một châu, một quận, 
và trong mỘt nước những việc kiết, hung, thiện, ác... 


hoặc tương tợ thánh nhân mà thật không phải thánh. Tất 
cả thứ ấy đều do quÏ làm ra không nên chấp trước. Nếu 
không sớm trị, lâu ngày có thể hại đến ngƯỜi. 

3. Ma làm bệnh : 

Có người khi tọa thiền tâm nghĩ việc lợi dưỡng, 
nhơn đó bọn ma hiện ra các thứ y phục, ăn uống, bảy 
báu, tạp vật để cúng dường. Phải biết đó là ma. Nếu 
biết cần lo trị gấp, không sớm trị, nó nhập tâm thành 
bệnh rất khó trị. 

4. Hơi thở không điều hoà sanh bệnh : 

Có người khi tọa thiền không hiểu cách điều hòa 
hơi thở thành bệnh, khiến thân thể khô héo ốm gầy. 
Người nầy không có lỗi nên dễ trị. Phép trị, dùng hơi 
thở khắp đầy trị. Chính là vận dụng hơi thở lưu thông 
khắp người nên gọi là hơi thở khắp đầy. Dụng công, 
dùng tâm ngưng hơi thở rồi chậm rãi hít hơi vô từ đầu 
chạy khắp tứ chi đều đầy dãy. Bởi người không biết 
vận dụng hơi thở khiến gân mạch khô khan, thân người 
không tươi nhuận, dạy dùng hai thứ hơi thở (khắp,đầy) 
điều khiển từ trên chạy xuống dưới, khiến hơi thở khắp 
thân nên gọi là hơi thở khắp, hơi thở đầy. Hơi thở đầy 
khắp nên thân thể được bình phục, sau sẽ dùng chỉỈ tức. 
Thế nào là Chỉ tức ? _ Bình tâm trực trụ không động là 
Chỉ tức. 


5. Nghiệp chướng làm bệnh : 

Toàn thân thủng phù da vàng mập bỦng, người 
này chướng nặng khó trị, phải chuyên cần Sám hối. 
Pháp trị, dùng Tiêu tức và Triều tức trị. Thế nào là Tiêu, 

Triều ? Hai hơi thở này không phải đem từ ngoài 
vào trong thân, mà phải vận dụng tâm tức khởi tưởng 
Tiêu (khô), Triều (nóng). Vận dụng hai thứ hơi thở này 
lưu thông từ đầu đến chân và lưu lại ở tứ chi, lưu thông 
khắp thân khiến bệnh thỦng phù tiêu xọp. Sau khi xỌp, 
lại dùng tâm tức bình tâm trực trụ, hơi thổ được bình 
phục, cần siêng năng Sám hối. Lại có người tứ chi tê 
liệt không thể cử động, hai tay hai chân như muốn rớt, 
hoặc xuội một cánh tay. Cách trị, dùng hơi thở khắp 
thân và lưu lại tứ chi lâu ngày tự lành. 

Nếu bị bệnh miệng giựt méo bên tả thì chú hơi 
thổ qua bên tả, nếu méo bên hữu thì chú hơi thở qua bên 
hữu. Nếu méo một góc bên tả, bên hữu cũng như thế. 

Nếu có các bệnh cũ, hoặc nóng, lạnh, ... dùng hơi 
thở xuống chân khiến bệnh tiêu diệt. Trong thân rất tế 
nhị, các bệnh đều dùng hơi thở trị hết. Như bệnh lạnh 
dùng hơi thở nóng trị, bệnh nóng dùng hơi thở lạnh trị. 
Pháp đối trị mỗi bệnh nên dùng hai thứ hơi thở này mà 
trị. 

Lại khi tu hành dùng hơi thở, nếu nghe chân nhẹ 


đầu nặng, đó là tâm cao mạn và vọng tưởng, phải dứt 
tâm cao mạn, dỨt vọng tưởng và đem tâm xuống. Nếu 
nghe chân nặng đầu nhẹ nên khởi tâm thương xót chúng 
sanh. 

Nếu khi đi nên dụng tâm không cao không thấp, 
khiến hơi thở điều hòa. Điều khiển hơi thở khắp cả thân 
tâm, liền được nhập Thông minh quán, có thể quán tâm 
tánh Tam muội và thân tướng tam muỘi. Tâm, tướng là 
căn bản của sự tu tập. Kinh nói: " Biết tâm thấu suốt cội 
nguồn không phải là hư giả". 

Phép trị bệnh kiết, an tâm dưới rún. Nếu bệnh 
kiết do lạnh thì dùng hơi thở nóng; bệnh kiết do nóng thì 
dùng hơi thở lạnh, đến bao giỜ lành mới thôi. 

Phép trị ho, khi cơn ho muốn phát (vừa ngứa cổ) 
dùng miệng nhả hơi ra ba lần, nhiên hậu an tâm quán ở 
giữa. Khi muốn ho liền nhẳ hơi ra tưởng cái ho theo ra, 
rồi an tâm như trước thì bệnh tự lành. 

Phép trị sưng, dùng hơi thở tưởng phá chỗ sưng 
ra, vận dụng hơi thở cuốn chỗ sưng tan hết. Dùng tâm 
trụ định an trụ ngay trên chỗ sưng tưởng soi phũng một 
lỗ, vận dụng hơi thở ngay giữa chỗ sưng ra vào, sưng 
liền xọp vậy. 

Phép trị ù tai, an tâm bên ngoài lỖ tai, nhẹ nhẹ dẫn 
hơi ra, tưởng lôi hơi ở bên trong ra hết, chốc lát bệnh 


liền lành. 

Trị người tọa thiền hốt nhiên nghe trong cổ in 
tuồng có một vật dài độ một hai tấc, không thể khạc ra 
được. Phải dùng tâm trụ định an trụ trên vật ấy, nhiên 
hậu phân tâm ra bốn phía, ý nghĩ rằng: "Trong ngoài đều 
không, bệnh tỪ đâu sanh?" Nhưng cần phải hiểu tánh 
không, đuổi nó mới được. 

Trị trong khi tọa thiền bị hơi thở ngắn, nêân 
trước thở hơi dài, từ lỗ mũi hít hơi vô khiến đầy khắp 
thân rồi mới cho ra. Sau an tâm tại chỈ tay trong lòng bàn 
tay, lâu lâu nó tự hết. 

Phép dùng một hơi thở trị các thứ bệnh trong 
thân. Vận dụng hơi thở từ lỗ mũi hít vào khiến đầy 
khắp người, rồi nhẹ nhẹ ngậm miệng tùy hơi tự chứa 
trong thân, khi thở ra tâm dẫn tỪ trong xương thẳng 
xuống hậu môn ra ngoài. Khi ngủ dụng tâm dẫn hơi thở 
xuống bàn chân. Đi, đứng, ngồi, nằm hằng dụng tâm 
cũng như thế. Khi tứ chi có bệnh tạp phải dùng hơi thở 
nầy thở cho thông, nhiên hậu tùy chỗ bệnh mà dẫn hơi 
thở đến. Ngay chỗ bệnh dẫn hơi thở ra, vào không có 
chướng ngại là bệnh lành. 

Trị bệnh lạnh dùng hơi thở nóng, trị bệnh, nóng 
dùng hơi thở lạnh. 

Trị bệnh trong xương tủy dùng hơi thở dao. 


Nghĩa là tưởng mổ trên bàn chân một đường to bằng 
mười đầu ngón tay, vận dụng hơi thở xể xương bàn 
chân cho hơi thở ra, dần dần được lành 

Trị người sưng một phần trong thân. Dùng hơi 
thở đao xẻ dưới bàn chân đỘ quá 10 ngón tay khiến hơi 
thở thông ra đó. Sưng khắp mình, dẫn hơi thở xuống an 
tại lòng bàn chân. Thân nặng dùng hơi thở nhẹ, thân nhẹ 
dùng hơi thở nặng. 

NgƯời sơ học tọa thiền khi đếm hơi thổ dài, 
ngắn, ngoại thần đến lỗ mũi, tâm xông thẳng lên đảnh 
nghe nóng ran. Cách đuổi, ngậm miệng hít hơi hướng 
lên đến đảnh, lại dẫn hơi trở xuống thì bệnh tự dứt. 
Bệnh nầy nếu không sớm trị nó sẽ xuyên qua con mắt, 
hai con mắt đều mờ. Đây là bệnh gì? Nếu là quÏ thần, 
thần ấy tên gì? _ Quỉ thần nầy tên là Bạt Di Đa, nó duỗi 
tay án con mắt mở. Nên tụng chú: "Nhơn chỉ ba trú, tỳ ni 
nã ba chú, ưu tẩu ba trú". Tụng đến ba biến, con mắt 
liền sáng như cũ. 

Người sơ học khi tọa thiền được tế tâm trụ, bị 
ngƯỜời ngoài làm xúc chạm, hơi xông lên lồng ngực và 
đầy bụng không thể ngồi yên, ấy là sáu thần [Sáu thần : 
gan, tim , phổi, lá lách, thận, âm.] trong thân đều chạy 
lên ngực, do đó sanh bệnh. Phép trị, tước mở áo, nới 
rộng dây lưng, thở ra thật dài, hít vào ngắn, độ mười 


hơi như vậy, sau tụng bài chú trên đến 10 biến thì bệnh 
lành. 

Người sơ học khi tọa thiềân được tế tâm trụ, bị 
người ngoài xúc chạm, hơi xông lên phổi thành bệnh. 
Phổi đầy dẫy, quá 100 ngày sanh ụa mửa không thể ăn 
uống được. Đó là bị ác thần tên Bạt Di Da ở bên ngoài 
nhập vào thân người. Vị thần nầy da đỏ, sáu con mắt có 
8 lỗ hoặc lớn hoặc nhỏ. Lại có 3 tiểu thần tên Hô Sưu Ê 
hoặc biến hình làm trễ con, hoặc là thân mãng xà, da nó 
đỏ và đen. Thần Đâu La Ê hình hoặc lớn, hoặc nhổ và 
trung, ba cách biến. 

Người sơ học khi tọa thiền các lóng xương sau 
lưng đau nhức, tự cho là tại cong vẹo gây nên. Đây là 
bệnh gì ? _ Bệnh nầy tên Lục căn thông thân du hý. 
Không bao lâu sẽ đau khắp toàn thân thẳng lên đảnh. 
Phép trị, ba lượt duỗi thân thể , tụng thần chú trước là 
lành. 

Người sơ học khi tọa thiền sáu thần chìm lặng bị 
ngƯỜi ngoài đến xúc chạm, sáu thần chạy ngang ra 
ngoài thân, mỗi lỗ chân lông có một vị thần đồng thời 
nhập vô thân phát sanh vui mừng. Thân thể sưng lên và 
sanh trở ngại không ngồi được. Phép trị, ngậm miệng 
hít hơi thổ lên trên hai lượt đầy trong thân, lại kéo hơi 
xuống dưới, nhiên hậu tụng bài chú trước. Lại liệt tên 


ác quỉ thần: Hồ Sưu Ê, Bạt Di Đa, liền được mạnh. Lại 
nói hơi thở ra là an, nguời quán hơi thở chỈ nên đếm hơi 
thổ ra. 

Người sơ học khi tọa thiền hoặc có loạn động, 
không phải là bệnh lâu ngày. Phép trị, trước tụng bài 
chú trên, dứt loạn ngữ thì bệnh dừng. 

Người sơ học khi tọa thiền trong thân thấy có lửa 
dậy, không phải là bệnh. Phép trị, người khác biết, thầm 
đem lửa để trong cái chậu sành, không cho hành giả biết, 
để chậu gần kề đầu hành giả, người kia bèn hô to: "Đây 
là lửa lớn !". Hành giả liền mở mắt không thấy chi cả, 
ba phen làm như vậy, trong thân thấy lửa liền dứt. 

Người sơ học khi tọa thiền hoặc thấy trong thân 
có nước hiện, đó không phải là bệnh. Phép trị, người 
khác lấy chậu đựng nước không cho hành giả biết, 
người kia miệng ngậm nước phun vào mặt hành giả, 
hành giả mở mắt không thấy chi, ba phen liền dứt. 

Người sơ học khi tọa thiền nghe vật nặng xúc 
chạm quả tim, có người đến gần thì kinh sợ, quả tim 
đập mạnh, tức thì hai tay sỜ soạng bị bệnh đại, tiểu 
không thông. Đây là trong thân sáu thần đều chạy xuống 
nên sanh bệnh. Phép trị, hít hơi thở đem xuống dưới, lại 
kéo trở lên trên, tụng bài chú trước đến lành mới thôi. 
Phép dụng tâm, lúc vào nhà cầu khi đại tiểu ra, tưởng 


tất cả bệnh đều theo ra hết. 

Hành giả tâm được chút ít khai ngộ đối thâm 
nghĩa Phật pháp lần lượt liễu giải, tâm sanh hoan hỞ, 
thích chí suy nghĩ quá sức sanh bệnh tư lao. Hành giả 
phải dùng trí quán xét, nếu nên Chỉ thì ChỈ, nên Quán thì 
Quán, Chỉ, Quán đúng pháp thì sẽ được lâu bền. Bệnh 
trạng tữ lao rất nhiều, hoặc bị nhức đầu, no hơi... đều 
dùng hơi thở điều trị. 

Phép trị bệnh nhức đầu, ở mũi hít hơi vô rồi, 
miệng thở hơi ra nhẹ nhẹ, ý tưởng hơi đau trong đầu 
nhẹ nhẹ theo miệng ra ngoài. Nếu khi tâm vi tế chậm rãi 
điều hòa, ba phen dẫn hơi ra, phải tự hít hơi mát vô, thổi 
hơi ấm ra nhẹ nhẹ. Hít hơi mát vô, thở hơi ấm ra, như 
vậy không quá 10 lần bệnh nhức đầu được lành. 

Phép trị bệnh no hơi, ở mũi hít vô, ở miệng hơi 
thở ra nhẹ nhẹ, ý tưởng hơi đầy trong bụng theo miệng 
ra hết, cần phải cho ợ. Nếu khi no hơi quá ngặt, phải 
nằm ngửa duỗi thẳng hai tay hai chân, rồi lấy tay nhẹ 
nhẹ xoa lên da bụng, phải xoa năm mười vòng, cần cho 
ợ. Sau ngồi dậy lại dẫn hơi ra như trước. Nếu người 
tâm điều hòa vi tế đến 10 hoặc 20 năm thì bệnh no hơi 
ngăn trệ chỈ trong một ngày đêm là dứt. Do dụng tâm 
hơi thở điều hòa không hoãn, không cấp, thô, tế, điêu 
hòa vừa chừng mực bệnh liền lành. Nếu dùng hơi thở 


thô, tế, hoản, cấp, điều hòa không vừa chừng mực thì 
bệnh không thể lành. Nếu thở ra có tiếng là thô, cấp; thở 
ra nhẹ như không liên tục là tế, hoẳn. Tế, hoãn thì tốt. 
Lại nữa , khi bị bệnh no hơi, nếu dẫn hơi ra dài lại tăng 
thêm bệnh. Hơi thở ra không dài, không ngắn, điều hòa 
thích hợp vừa chừng, bệnh ắt lành. Dùng hơi thở vừa 
chừng trị được tất cả bệnh trong người. Người tọa 
thiền điều hòa hơi thở vừa chừøng bệnh đều lành. 

Người tọa thiền nhập định tâm vi tế chớ ôm lòng 
buồn, giận. Nếu có buồn, giận sẽ mắc chứng bệnh 
thuộc về hơi. Đếm hơi thở vô cũng là cái duyên cớ mắc 
bệnh hơi. Dùng ngũ tạng làm cảnh quán niệm, tu thiên 
định cũng thành bệnh. Cho đến tụng kinh liên tục không 
dừng, hoặc đang thở ra thình lình hít vào, đang hít vào 
chợt thở ra đều thành bệnh. Các bệnh nầy nên dùng phép 
hơi thở trước mà trị. 

Lại khi bị bệnh nhức đầu không được trị bệnh no 
hơi, khi trị no hơi không được trị nhức đầu. Một lúc trị 
cả hai bệnh càng tăng thêm bệnh. 

Nếu hơi nóng xông lên đầu nhiều, trị bệnh nầy 
dùng mũi hít hơi vào, hẳ miệng to thở hơi ra nhẹ nhẹ. 
Người ngồi nhiều, mừng nhiều thường bị bệnh hơi. 
Nếu bị bệnh hơi phải dùng cách mở miệng thở hơi ra tr] 


lâu dài. 


Người khi nghe răng lạnh mà tâm được điều hòa 
vi tế, phải dùng mũi hít hơi vào, lại dùng mũi thở hơi ra 
nhẹ nhẹ trị nó. Ngoài ra, tâm được điều hòa tất cả bệnh 
thuộc về hơi đều dùng mũi thở ra hít vào mà trị. Nếu 
dùng pháp Sổ tức duyên chỗ bệnh, khi hơi thở vào chớ 
duyên, chỉ duyên hơi thở ra.. 

Nếu tu Quán quá phần tâm sanh loạn động. Tu 
Chỉ quá phần tâm sanh hôn trầm. Hành giả độn căn phải 
thường tu Quán, suy xét để trị bệnh độn. 

Người tọa thiền nếu điều tâm tại trong ngũ tạng 
ra duyên cảnh giới, hoặc định tâm tại trong ngũ tạng ra 
duyên cảnh giới, người ấy không bao lâu sanh bệnh. 
Khiến hành nhơn ngũ tạng sanh khí, mạch cùng cảnh 
giới liên hệ, sanh bệnh tay chân co giựt. Phép trị, khởi ý 
quán tưởng trong thân từ trên đến dưới trống không như 
cây bọng ruột, cho đến khi ngồi xuống đất đều khởi 
tưởng không, hơi thở trong thân điều khiển đi luồn 
xuống đất. Nếu tâm điều hòa thì không bao lâu bệnh sẽ 
lành. Nếu bệnh đã lành, dạy hành giả lấy mắt cá chân 
trên làm cảnh giới để quán tưởng. Lại dạy bệnh nhơn : 
"Người bị bệnh này do dụng tâm sai lầm. Nghĩa là tâm 
không Ở ngoài thân, không ở trong thân, tùy chỗ duyên 
nó sanh khởi, ngươi phải hiểu rõ". 

Người toạ thiền khi chuyên tâm vào cảnh giới, ý 


cho là mắt thấy cảnh ấy, đến lúc tâm trụ có ánh sáng 
chiếu trên cảnh ấy, không biết là do tâm quang minh, ý 
quang minh sanh. TỪ trong ánh sáng ra, trụ trên cảnh ấy, 
người này không bao lâu sẽ đau tròng con mắt, khiến đôi 
mắt nhức mờ. Phép trị, lấy tâm duyên con mắt, tâm thấy 
mắt nhắm, khởi nghĩ thế này : "Pháp quán trông thấy 
phải mở mắt xem, nay thấy mắt nhắm biết không phải 
là mắt thấy. Lại khi duyên con mắt thấy con mắt rõ, 
hướng lên duyên mắt là tâm, tâm tỪ trong sáng ra, tâm 
này không Ở trong, ngoài, chặn giữa; con mắt cũng là 
tâm, tùy tâm duyên chỗ nào nó sanh chỗ đó, nó cũng 
không phải ở trong, ngoài, chặn giữa". Khi khởi quán 
như thế là nương nơi tâm đánh sai lạc, khiến bệnh được 
dứt, con mắt được lành. 

Khi tọa thiền không được cổ áo chẹt, khiến 
người mắc bệnh no hơi. Người toạ thiền khi được 
thượng địa định lúc ra không nên khởi nghĩ xét việc 
thiện, ác, khiến người nhức đầu, phải cẩn thận. Các 
bệnh như thế, phép trị như trước. 

Người toạ thiền thấy cảnh giới trên có bụi dấy 
lên, kết đọng lại tợ hồ bánh xe tơ quay, người đó có 
bệnh phong không nên tu thiền định thượng địa e phát 
cuồng, chỉ được học thân niệm xứ, pháp quán hạnh 
phương tiện trị bệnh phong, bệnh lành rồi mới học tu 


thiên định thượng địa. 

Nếu nhập thiền định bị tiếng bên ngoài xúc động, 
hoặc khi có việc xúc chạm vào thân, biết liền xuất định 
thì không thành bệnh. Nếu trong tâm ôm ấp sự nóng 
giận, thù hiềm, não hại thì sanh nhập thâm định thì bị 
tiếng to xúc động, tiếng tuy bên ngoài mà tại trong thân, 
hoặc tiếng do cảnh giới quán phát xuất, người ấy muốn 
xuất định mà không xuất được, tâm kinh hãi, tỉnh thần 
mê man, sau mới xuất được, khiến người này bị bệnh 
phúc trướng (bụng to), nếu nặng ra huyết. Có việc chạm 
vào thân sanh bệnh cũng như thế. Phép trị, cũng dùng 
cách điều hòa hơi thở như trước. Nếu khởi sân hận bực 
tức thì bệnh không thể trị, hoặc khi đến chết là khác. 

Người sơ tập toạ thiền nếu đại, tiểu tiện không 
thông, đem hơi lên trên, lại kéo hơi xuống dưới, tụng 
bài chú trước bệnh liền lành. 

Người sơ tập toạ thiền có những việc tốt hiện, có 
người đến xúc não: hoặc chê bai Phật pháp, hoặc nói 
tiếng lạ khiến người không hiểu, đó là ác quỉ Đâu Ê La 
nhập thân, tụng thần chú trước liền lành. Thần Đâu Ê 
La thân vàng, chợt lớn, chợt nhỏ. 

Dạy người Pháp quán hơi thở ra vào trị thân đau 
nhức 2 

- Người quán hơi thở tại sao toàn thân đau nhức. 


- Một thầy nói :"Do ăn quá no đồ ăn chưa tiêu 
hóa, vội tọa thiền nhiếp niệm hơi thở thô, niệm tế nên 
sanh bệnh này. Phép trị, bớt ăn hai, ba ngày, tiết chế hơi 
thở khiến cho dài, duyên kỹ tướng hơi thở ra đôi ba 
ngày sẽ lành". 

Một thầy nói: "Do nhiếp niệm gấp quá hơi thở 
kết đọng sanh bệnh. Phép trị, tưởng thân mình như nồi 
nấu cơm lên hơi, nhiên hậu tưởng có gió từ trong rún 
khởi ra đến miệng mỗi lúc càng to thổi tan hết hơi trong 
mình, sau khi tan hơi bệnh được lành. Vài ngày sau phải 
ăn đồ bổ, dè dặt chớ thấy gió. Lại pháp trị, khi chưa ăn 
cơm, Ở trong thất kín không nghe tiếng động, buông thả 
tay chân, từ miệng điều hòa hơi thở năm lượt, đôi ba 
ngày tọa thiền liên mạnh. 

Lại bảo: Do khi mới tọa thiền hành phong còn 
thạnh, không làm phương tiện liền gấp kềm thân trụ, 
trụ phong cùng hành phong chống nhau sanh bệnh. Phép 
trị, phải đi từng chậm đến mau độ chừng năm dặm, trở 
lại đi từ mau đến chậm rồi ngồi, thở hơi dài chừng bố 
năm lượt, buông thả tay chân lặng lễ và phóng ý trong 
khoảng nửa giờ, lại dẫn hơi thở dài nhẹ đôi ba lượt 
không cho lỖ tai nghe tiếng: lại phóng ý như trước độ 
nửa giờ, nhiên hậu nhiếp niệm đến chỗ tọa thiền ắt 
lành. 


